Lực Phản Kháng 


Nguyên Đỗ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lực Phản Kháng 


Nguyên Đỗ 
Lực Phản Kháng 


Có thể nói rằng đôi khi lực phản kháng vô hình vô ảnh, 
không có thể nhìn, nghe, sờ, ngửi thấy được. Nhưng chúng 
ta có thể cảm thấy được. Chúng ta kinh nghiệm lực phản 
kháng như một lực trường phản xạ. Nó đẩy ra. Tiêu cực. Làm 
nản chí. Mục đích chính là xua đuổi, làm chia trí và cản trở 
chúng ta làm công việc của chúng ta là hoàn tất một bài 
thơ, chấm dứt một câu chuyện, hoàn thành một bức tranh 
theo đúng nguyện vọng của mình. 

Lực phản kháng là kẻ thù của người viết, của người làm thơ 
nói riêng, và cũng là kẻ thù của những người làm văn học 
nghệ thuật cũng như làm công tác khoa học, đời sống hằng 
này nói một cách tổng quát. Sự khác biệt của người làm văn 
học nghệ thuật và đời sống khoa học hằng ngày là tích cách 
cá nhân của văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, hoạ sĩ... Thế giới của họ là 
thế giới riêng tư, đôi khi rất đơn độc và lực phản kháng có 
thể từ bên ngoài, từ người thân, vợ chồng, con cái với những 
lời khen chê dễ khiến người làm văn học nghệ thuật nản 
lòng. Nhà văn, nhà thơ, nhà hội hoạ, hay nhạc sĩ là những 
người rất nhạy cảm. Tính nhạy cảm của họ là chià khoá bộc 
bạch tâm hồn của con người và tác phẩm của họ làm chúng 
ta cảm nhận những đau khổ, vui sướng, thù hận, yêu thương 
một cách mãnh liệt hơn. Nhưng tính nhạy cảm đó có thể 
thành con dao hai lưỡi, thay vì thành dụng cụ để diễn tả 
cảm xúc chính mình hay của con người, nó có thể trở thành 
lực phản kháng ngăn cản người làm văn học nghệ thuật tiếp 


tục sứ mạng của mình. Người nghệ sĩ chân chính phải vượt 
qua kẻ thù nội tâm đó! Không để cho tính nhạy cảm của 
mình cản trở công việc của mình. Không để cho sự khước bỏ 
của người khác làm nản chí vì mỗi tác phẩm của người làm 
văn học nghệ thuật là một sản phẩm riêng tư, phản ảnh tâm 
hồn của người nghệ sỹ hay phản ảnh một thời cuộc, ước mơ 
chung của con người. 

Ông Theodore Geisel là nhà viết và minh hoạ truyện trẻ em 
nổi danh trên thế giới dưới tên Dr. Seuss. Ban đầu bao nhiêu 
nhà xuất bản từ chối không chịu in những truyện bị xem là 
vớ vẩn và tranh vẽ kỳ cục cho đến khi một nhà xuất bản in 
liều một chuyến được quần chúng ủng hộ nhiệt liệt và 
những bức thư từ chối trở thành chuyện quá khứ. Gần 50 tác 
phẩm trẻ em của Dr. Seuss bán chạy như nước từ thế hệ này 
sang thế hệ khác và năm 1984, Dr. Seuss đã được trao tặng 
Giải Thưởng Pulitzer đặc biệt vì ông đã vượt qua được lực 
phản kháng của các nhà xuất bản ban đầu cũng như những 
thất vọng của bản thân mình. 

Sự tự nghi ngờ có thể là bạn đồng minh của người làm văn 
học nghệ thuật, nó là dấu mức đo lường ước vọng của người 
nghệ sỹ. Nó phản ảnh ước mơ, lòng ham muốn thực hiện 
hoài bão của nghệ sỹ. Nếu bạn thường hỏi chính mình hay 
bạn bè rằng bạn có phải thực sự là một nhà văn, nhà thơ, 
một nghệ sỹ chân chính không, thì chắc chắn bạn đang 
hoặc sẽ thành một nghệ sỹ. Quá tự tin, phách lối nghĩ mình 
đã đạt tới đỉnh cao của văn học nghệ thuật rồi là dấu hiệu 
của những nghệ sỹ giả, những người làm văn học nghệ 
thuật chân chính là những người dò dẫm, luôn luôn cố gắng 


vượt qua tầm hạn hiện tại của mình, sẵn sàng đón nghe phê 
bình chỉ trích để làm tác phẩm của mình thêm hoàn hảo. 
Cầu chúc quí vị vượt qua các lực phản kháng bên ngoài và 
bên trong để đóng góp với đời. Lực phản kháng là kẻ thù nội 
tại nhưng như Đức Dalai Lama có nói: "Kẻ thù là một ông 
thầy tốt." Vượt qua được lực phải kháng nội, ngoại là bước 
đầu trong việc hoàn thành các tác phẩm tương lai. 


Nguyên Đỗ 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Nguyên Đỗ 

Nguồn: Nguyên Đỗ 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 15 tháng 12 năm 2005 


